Chång Cö 


Muc Luc 


Sinh và Tử Bình An 

Thân Thé Đau Khô 

Hơi Thở Thầy Giáo 
Giáo Pháp Hiểu Biết và Trí Tuệ 
Tâm và Trí Giới Hạnh 
Vô Thường Linh Tinh 

Nghiệp Hãy Xả Bỏ Tất Cả 
Hành Thiền Mời Gọi 

Phi Ngã 

Sinh vå 14 


1. Thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình: "Tại sao ta sinh ra?" Sáng, trưa, chiều, tối... mỗi ngày hãy tự hỏi mình 
câu hỏi đó. 


2. Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thé có cái này mà chång có cái kia. Người ta buồn råu than khóc 
khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao! Nếu 
muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ 
không chết. 


3. Bộ ở trong bụng người ta sướng lắm sao! Thật chẳng thoải mái chút nào! Thử nghĩ xem! Chỉ cần sống 
trong căn chòi nhỏ một ngày thôi, đủ khó chịu đến đâu rồi! Đóng hết các cửa phòng lai là bạn đã ném mùi 
đau khô! Chao ôi! Vậy mà ở trong bụng người ta đến chín tháng! Bạn còn muốn sinh ra lần nữa å? Hắn bạn 
biết rõ là nằm trong bụng chăng thoải mái chút nào, thế mà bạn vẫn còn muốn thun đầu rut cô trong chốn 
tối tăm ấy nữa sao? Đừng tròng đầu vào dây thòng lọng nữa! 


4. Tại sao ta sinh ra? Ta sinh ra đê không còn phải sinh ra nữa. 
5. Khi không hiéu được sự chêt thì cuộc sông này có nhiêu rắc rôi . 


6. Đức phật dạy Ngài Ananda quán sát sự vô thường, quán tưởng cái chết trong từng hơi thở. Chúng ta phải 
hiểu sự chết. Chúng ta chết để được sống. Câu này có nghĩa gì? Chết là chấm dứt mọi hoài nghi, mọi vẫn 
đề và sống ngay trong hiện tại. Không phải ngày mai chúng ta mới chết, chúng ta phải chết ngay bây giờ. 
Bạn có thể làm được điều này không? Nếu làm được, thì chång còn vấn đề gì nữa và bình yên tĩnh lặng sẽ 
đến với bạn. 


7. Cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở. 


8. Nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ không sợ hãi mỗi khi bị bệnh và không còn đau 
buồn trước cái chết của người thân. Khi phải vào bệnh viện chữa trị thì hãy tự xác quyết rằng: Lành bệnh 
thì tốt mà không lành bệnh cũng tốt thôi. Nếu bác sĩ cho biết tôi bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng tới 
thì tôi sẽ nhăn nhủ bác sĩ rằng: "Hãy cảnh giác, cái chết cũng đang đến tìm ông đó! Vấn đề là ai đi trước và 
ai đi sau mà thôi." Bác sĩ không thể chữa trị hay ngăn ngừa cái chết. Chỉ có Đức Phật mới làm được việc 
này. Vậy còn chån chờ gì nữa mà không dùng thuốc của Đức Phật? 


9. Nếu bạn sợ bệnh, néu bạn sợ chết thì hãy quán sát xem chúng từ đâu đến. Chúng đến từ đâu? Chúng đến 
từ sự sinh. Thế nên, đừng buôn khi có người chết, cái khô của họ trong cuộc đời này đã hết rồi, chết là một 
chuyện tự nhiên thôi. Nếu bạn muốn buôn thì hãy buồn khi có người sinh ra đời: "Tội nghiệp thay! Họ lại 
đến nữa rồi. Họ sắp phải đau khổ và chết nữa". 


10. Người hiểu biết ý thức rõ ràng rằng mọi pháp trên thế gian không có bản chất. Bởi vậy, Người hiểu biết 
không vui hay buôn vì họ không bị cuôn trôi theo các pháp thê gian luôn luôn biên đôi này. Trở nên vui là 


2 


sinh. Trở nên buồn là tử. Chết rồi lại được sinh ra, và sinh ra lại chết nữa. Sống và chết trong từng phút giây 
là sự luân lưu bât tận của vòng sinh tử. 


Ihån thé 


11. Nếu cơ thê này có thể nói thì suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta: "Bạn không phải là chủ của tôi đâu! Bạn 
biệt không?” Thật ra, nó đang nói với chúng ta đây, nhưng nó dùng ngôn ngữ giáo pháp đê nói nên chúng 
ta không hiéu được. 


12. Mọi chuyện trên thế gian này chăng tùy thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng. 
Cơ thê này có đường lối đi riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút 
ít, håp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát như các cô gái để móng tay dài và tô son hồng, tạo ra vẻ duyên 
dáng đẹp đẽ. Nhưng khi tuổi già đến thi ai cũng như ai. Đường lối của cơ thê là như thế, vượt ra ngoài khả 
năng kiểm soát của chúng ta. Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình. 


13. Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói: "Không được già!" 
hay "Ta cắm mày không được đau!", nó có nghe lời ta không? Không! Nó chẳng đếm xia gì đến ý kiến của 
ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê chứ không phải là chủ nhân của "căn nhà" này. Nếu nghĩ rằng cơ thé này 
là của ta thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lia nó. Thực ra, chång có một cái ta trường tồn båt biến, 
chăng có một cái gì cô định hay bền vững mà ta có thé nắm giữ. 


Hoi TRD 


14. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi xa lia cõi thế mà bạn chẳng có giây phút nào ý thức hơi thở vào ra 
trong cơ thê mình thì bạn đã sông xa rời với chính mình. 


15. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại. 


16. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền? Bạn có thời giờ để thở không? 
Thiên là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ då hành thiền. Hơi thở là cái 
gì sống động của cuộc sống. Nếu bạn ý thức được răng giáo pháp là sự sống động của cuộc sông thì bạn sẽ 
cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. 


Gido Pháp 


17. Giáo pháp là gì? Chăng có gì không là giáo pháp. 


18. Giáo pháp dạy cho ta những gì? Giáo pháp dạy cho ta cách sống. Giáo pháp dùng nhiều cách để day ta: 
qua đá, qua cây... và qua những gì đang nằm trước mắt ta. Thế nên, hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng då 
học cách nhìn, cách quán sát. Bạn sẽ thấy toàn thé giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Bạn còn 
phải tìm kiếm nơi đâu và đợi lúc nào nữa? 


19. Trước hết, phải dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp, hãy bắt tay vào việc 
thực hành. Khi thực hành ban sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và một khi thấy giáo pháp thì bạn với giáo pháp 
là một và bạn có niềm vui của chư Phật. 


20. Hãy tìm giáo pháp ngay trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không 
quân bình. 
21. Chỉ có một điều thật sự kỳ điệu, đó là sự kỳ diệu của giáo pháp. Những sự kỳ diệu khác chăng qua chỉ 


là thuật tráo bài khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương quan trong đời sống con người, trong 
sinh tử và giải thoát. 


22 Hãy biến mọi việc làm của bạn thành giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì hãy nhìn vào bên trong 
mình. Nếu đã biết sai lầm mà vẫn cứ làm thì đó là phiền não. 


23. Khó tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp; khó tìm thấy người nhớ và thực hành giáo pháp; khó tìm 
thấy người nắm được giáo pháp và thấy giáo pháp. 


24. Nếu có chánh niệm chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy 
hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta. Chúng trốn chạy khỏi đau khổ và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú 
cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta. Khi có cái nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chăng 
có gì khác nhau. Chúng ta là những kẻ đồng hành trong sinh già đau chết. 


25. Sự thực hành giáo pháp sẽ hoàn tất ở nơi chăng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng 
đã được bỏ xuông, chăng lệ thuộc vào thời gian hay không gian. Đó là nơi châm dút. 


26. Giáo pháp không ở nơi xa tít mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp năm 
ngay ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta đang làm trong hiện tại này. Đức Phật 
muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển... đó 
là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng 
dạy. Nếu chỉ làm như thế thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn. Người ta đã đi lạc quá xa rồi. 


27. Hãy quan sát chính mình, đôi lúc an vui hạnh phúc, đôi lúc buồn nản khổ đau, đôi lúc thoải mái dễ chịu, 
đôi lúc uê oải bần thần... tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp này, 
bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình. 


28. Khi lắng nghe giáo pháp bạn phải mở rộng tâm hôn và an trú ngay giữa trung tâm. Đừng có gång tích 
tụ, lưu giữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy då cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn tự hiển bày. 
Hãy đề cho giáo pháp trôi chảy trong từng phút giây hiện tại. Những gi sån sàng để được lưu giữ sẽ được 
lưu giữ một cách tự nhiên chång cần bạn nhúng tay vào. 


29. Khi diễn bày giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình. Giáo pháp sẽ trôi chảy một cách tự nhiên, thích ứng 
với hoàn cảnh và phù hợp với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mỗi người có trình độ và khả năng thu 
nhận khác nhau, khi bạn ở vào đúng tầm mức thì giáo pháp sẽ tuôn tràn. Đức Phật hiểu rõ căn cơ của từng 
người. Ngài dùng phương pháp tự nhiên đề giảng dạy. Không phải Ngài có năng lực siêu nhiên đặc biệt đề 
giảng dạy, nhưng Ngài nhạy bén trước nhu cầu tâm linh của những người đến gặp Ngài, và Ngài đã dạy 
đạo đúng theo nhu cầu tâm linh của họ. 


läm vå ri 


30. Chi c6 möt cuön såch dång doc nhåt, dö lå tåm cua chfnh minh. 


31. Đức Phật day chúng ta hãy våt bỏ tát cả những gi làm tâm ta đau khô trong khi hành thiên. Phiền não 
đau khô, chứ không phải tâm đau khô. Chúng ta chăng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gi 
không làm ta thỏa mãn thì ta không muôn gặp. Cuộc sông của chúng ta chăng khốn khổ gì! Cái khốn khổ 
ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi. 


31. Thế gian đang ngùn ngut cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm 
cho tâm an tịnh tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thé gian. 


32. Néu tåm ban an lac hanh phúc thì ở nơi nào ban cũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai nở trong tâm 
bạn thì båt kỳ nơi nào bạn nhìn đên cũng đêu là chân lý. Chân lý ở khäp mọi nơi, chăng khác chi một khi 
đã biệt đọc chữ thì ở đầu bạn cũng có thê đọc chữ được. 


33. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi 
nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu năm bên trong bạn. 


34. Hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chăng thấy gi, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. 
Våt bỏ mọi vật, buông bỏ tât cả, bạn sẽ nhẹ nhöm. 


35. Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì bất an rồi loạn sẽ nhảy vào. Khi nhìn 
thây được bât an rôi loạn này thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở vê. 


36. Phật giáo là đạo của tâm. Thé thôi! Người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo. 


37. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy màng nhện giăng ở góc phòng, nhưng lúc đèn sáng bạn có thê thấy rõ 
ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng bạn sẽ thấy rõ phiền não đề khử trừ. 


38. Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh phải bắt cơ thể vận động, nhưng 
muôn tâm mạnh phải giữ tâm đứng yên. 


39. Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. 
Khi sắp làm điều gì sai quấy, họ nhìn trước, ngó sau xem thử có ai nhìn thấy không: Mẹ mình thấy không? 
Chồng mình thấy không? Vợ mình thấy không? Con mình thấy không? Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. 
Đó là họ tự nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mắt là chính ho cũng đang nhìn thấy họ đây! 


40. Hãy dùng tâm då nghe giáo pháp, đừng dùng tai. 


41. Chiến đầu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn súng ống để đánh nhau là chiến đấu 
bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo 
pháp. Chúng ta không chiến đấu då chống lại ai cả mà chiến đấu đề chinh phục chính tâm mình, kiên trì 
chống lại mọi tình cảm xung động của chính mình. 


42. Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước do bån trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ 
lạ làm sao? Đôi với phiên não, tâm bạn cũng có thê làm được như vậy, nêu bạn đê nó làm. 


43. Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi 
nữa. Đức Phật chỉ chỉ cho ta con đường và nói: "Chân lý là như vậy dö". Tâm ta có được như vậy không? 


lô Thung 


44. Các pháp trên thé gian hiện hữu qua sự thay đổi. Bạn không thể chống lai hay ngăn cản chúng. Hãy 
nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? 
Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay nhưng sự vật không 
ngừng thay đôi! 


45. Nếu biết răng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa! 
Båt kỳ chuyện gi xảy ra bạn chỉ cân tự nhủ: "A, lại một chuyện nữa! " Vậy thôi. 


46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 


47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay, thì ban sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là: 
sự vật không thể nào không thay đôi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi thi 
bạn hiểu được Duc Phật, và bạn có thé tôn trọng cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 


48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả thánh thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất. Ngài sẽ nói 
cho bạn biết rằng tất cả đều không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ hai, hãy đến dånh lễ. Ngài sẽ nói 
cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ 
nói không vững bền. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến dånh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả 
hoàn toàn không vững bên. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng: "Tất cả đều không vững bền. Đừng dính 
mắc vào bất cứ cái gì." 


49. Thinh thoảng tôi đi thăm những chùa tháp cô. Một vài nơi bị đồ vỡ. Có thể một trong những người ban 
tôi sẽ than: “Thật đáng tiệc." Tôi trả lời rắng: "Nêu không có sự đô vỡ, thì chăng có Đức Phật, chăng có 
Giáo pháp. Nó đô vỡ như thê vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 


50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên. Không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của 
chúng. Bạn có thé đến nha sĩ để chăm sóc răng. Nhưng dầu nha sĩ có săn sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi 
nữa, cuối cùng, chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc 
rồi cũng tan rã cả. 


51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chång có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi. Hạnh phúc lại thay chỗ 
cho đau khô. Cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra chăng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường 
không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc. Dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đối thôi. 


Nghiép 


52. Người không hiểu giáo pháp khi làm điều quấy, họ thường nhìn quanh då xem có ai thấy không. Nhưng 
nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta. Không thé nào thoát quả của nghiệp. 


53. Hành động tốt đem lại quả tốt. Hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần, chư thiên, 
những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt, ngày xấu. Đó là những điều 
không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng 
vào những điều đó chỉ đem lại đau khô cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn 
vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ. 


54. Thực hành một cách đúng đắn bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mát đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. 
Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón 
phân và tưới nước cho cội cây này và bỏ mặc cội cây kia thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội 
cây tốt tươi và một cội cây còm cối. 


55. Một så các bạn, hằng ngàn dåm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm, đến thiền viện Pa Pong này dé học hỏi 
giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiêu khó khăn đê đên được nơi này. Trong khi đó, có những người ở cách 
thiên viện chỉ một bức tường mà không hê bước chân vào công. Thử nghĩ xem các bạn có nghiệp tôt biét 
bao. 


56. Làm việc gì xấu bạn không thê trón đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. 
Có trön xuống hồ sâu bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn thoát các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, 
tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả - an tịnh, giao động, giải thoát, phiền 
não - Bạn tự thấy tất cả. 


Hånh Thien 


57. Hãy bắt tay vào việc hành thiền, đừng đi loanh quanh đợi chờ gặp vi Phật tương lai nữa. Bạn đã đi loanh 
quanh đủ rồi. 


58. Tôi nghe có người than phiền: "Ôi, năm nay là năm rất xấu đối với tôi." "Sao vậy?" "Tôi đau suốt năm. 
Tôi chång hành thiền được gì cả." Ô! Nếu họ không hành thiền khi cái chết gần kè thì họ hành thiền lúc 
nào? Nếu cảm thấy khỏe khoắn thoải mái, bạn có nghĩ rằng họ sẽ hành thiền không? Không. Họ chỉ lạc lối 
trong hạnh phúc. Nếu họ đau khổ họ vẫn không hành thiền. Họ cũng lạc lối trong đau khö luôn. Tôi chăng 
biết đến lúc nào họ mới nghĩ rằng họ phải hành thiền. 


59. Tôi đã qui định thời biểu và nội qui của trường thiền rồi. Khói cần phải thay đổi nữa. Người nào muốn 
thay đổi, người đó không có chủ ý đến đây då hành thiền. Người như vậy thì làm sao kỳ vọng thấy được 
điều gì; dầu họ có luôn luôn nằm ngủ cạnh tôi đi nữa cũng chẳng hå thấy tôi. Dầu họ có ngủ cạnh đức Phật 
đi nữa họ cũng chẳng hè thấy Phật néu họ không hành thiền. 


60. Đừng nghĩ rằng chỉ cần ngồi nhằm mắt là hành thiền. Nếu nghĩ như vậy thì hãy gấp rút thay đôi tư 
tưởng đó đi. Hành thiền đều đặn là giữ chánh niệm trong mọi lúc, dầu đang đứng, đang đi, đang ngồi hay 
đang nằm. Sau giờ ngồi thiền đừng nghĩ rằng ban đã xả thiền; phải biết rằng đó chỉ là là sự thay đôi tư thế 
thôi. Nếu được như vậy bạn sẽ có bình an thực sự. Dầu đang ở đâu bạn cũng phải luôn luôn sống trong 
thiền, luôn luôn giữ tâm chánh niệm. 


61. "Dầu máu cạn thịt khô, chỉ còn da bọc lấy xương... ta sẽ không rời khỏi nơi này néu không đắc đạo." 
Đọc câu kinh này bạn nghĩ rằng bạn phải tận lực cô gång; bạn phải làm giống như Đức Phật. Nhưng ban 


quên nghĩ rằng xe bạn quá nhỏ và xe Phật rất là to lớn. Với chiếc xe nhỏ bé như vầy thì làm sao chỉ trong 
một lân bạn có thê chở hêt tât cả. Phật là một chuyện mà bạn là một chuyện khác. 


62. Tôi đi khắp nơi đề tìm chỗ hành thiền; tôi chẳng biết rằng nó nằm sån tại đây, trong tâm tôi. Thiền nằm 
ngay trong bạn: sinh, già, đau, chêt năm ngay trong bạn chứ chăng ở đâu xa. Tôi đi khắp mọi nơi cho đên 
khi mệt lå muôn đút hơi, lúc ây mới chịu dừng, và khi dừng tôi nhận ra răng cái mà tôi di tìm... năm ngay 
trong tôi. 


63. Không phải hành thiền đề thåy thiên đường mà då chấm dứt đau khô. 


64. Đừng dính mắc vào hình ảnh hay ánh sáng trong lúc thiền; đừng lên xuống theo chúng. Bộ thấy ánh 
sáng trong lúc thiên vĩ đại läm sao? Cái đèn bâm của tôi cũng có ánh sáng vậy. ánh sáng hay hình ảnh trong 
tâm trong lúc hành thiên không giúp chúng ta châm dứt phiên não. 


65. Không hành thiền thì bạn chăng khác nào kẻ mù và điếc. Không phải då dàng thấy giáo pháp đâu. Bạn 
phải hành thiền då thấy những gi bạn chưa từng thấy. Không phải mới sinh ra bạn đã là thầy giáo ngay. Bạn 
phải đi học và làm học trò trước. Bạn chỉ thấy được vị chua của chanh khi bạn ném chanh. 


66. Khi hành thiền nếu có tư tưởng nào đến hãy nói: "Đó không phải là việc của ta!" 


67. Khi cảm thấy làm biếng ta phải hành thiền. Không phải chỉ những lúc cảm thấy đầy năng lực hay thoải 
mái mới hành thiền. Đó là thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta chỉ chịu hành thiền khi cảm thấy thoải 
mái. Nhưng phải đi đâu dé tìm sự thoải mái. Muốn cắt đứt tham ái mà bạn lại thực hành theo tham ái vậy 
sao? 


68. Phải luôn luôn quán sát chính mình trong khi làm bắt kỳ việc gì. Chỉ đọc sách thôi thì không khởi sinh 
được gì cả. Ngày ngày trôi qua nhưng chúng ta chẳng nhìn thấy được chính mình. Người biết hành thiền là 
người thực sự nỗ lực hành thiền dé biết. 


69. Có nhiều cách hành thiền, nhưng tất cả đều trở về chỗ: Hãy để mọi sự tự nhiên. Thoát ra ngoài chiến 
trường, đặt chân đên nơi an lành mát mẻ. Tại sao không thử xem? Bạn có dám không? 


70. Chỉ nghĩ đến hành thiền mà không hành thì chẳng khác nào thả mỗi bắt bóng, bỏ cái thực då lấy cái mơ 
hồ, giả tạo. 


71. Khi mới hành thiền được vài năm, tôi vẫn còn chưa tự tin. Sau khi có nhiều kinh nghiệm tôi biết tin vào 
tâm tôi. Khi bạn có sự hiệu biết sâu xa như thê này thì båt kỳ chuyện gi xảy ra bạn có thê đê chúng tự nhiên 
và mọi chuyện chỉ đên rôi đi thôi. Bạn sẽ đạt dén một nơi tâm bạn sẽ biệt phải làm gi. 


72. Dính mắc vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là giao động bất an. Bởi vì ít ra bạn còn muốn thoát khỏi giao 
động, trong khi đó bạn hài lòng với an tịnh và không tiên xa hơn. Khi hành thiên mà tâm an lạc tĩnh lặng 
thì hãy thản nhiên tiép tục việc hành thiên mà đừng dính mặc vào chúng. 


73. Hành thiền là quán sát tâm và các cảm giác của tâm. Không có chuyện chạy theo hay tranh đấu gì cả. 
Hơi thở vẫn tiép tục trong khi bạn làm việc. Thiên nhiên lo mọi chuyện của thiên nhiên. Việc của chúng ta 
là nỗ lực chánh niệm, nhìn vào bên trong đề ý thức một cách rõ ràng. Thiên là vậy. 


74. Không hành thiền đúng đắn thì tâm sẽ lang bat giao động. Tâm lang bạt giao động thì chẳng khác nào 
đã chết. Tự hỏi xem thử bạn có đủ thì giờ để hành thiền khi bạn sắp chết không. Hãy thường xuyên tự hỏi: 
"Khi nào ta chết?" Thực hành theo cách này, tâm bạn sẽ tỉnh thức trong mọi lúc, ý thức luôn luôn có mặt 
và chánh niệm tự động theo sau, trí tuệ phát sinh, nhìn thấy sự vật như thực và rất rõ ràng. Chánh niệm 
trông chừng, canh giữ tâm, giúp tâm biết được các cảm giác khởi sinh trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. 
Có chánh niệm là có an tịnh tĩnh lặng và tự chủ. 


75. Điều căn bản trước tiên trong việc hành thiền là phải thành thật và nghiêm túc. Thứ hai là thận trọng đề 
phòng các hành động sai. Thứ ba là phải ft mong câu và biệt đủ. Nêu biết tri túc trong lời nói và trong mọi 
chuyện thì sẽ thây được chính mình; tâm sẽ không còn lang thang vô định mà có căn bản giới, định và huệ. 


76. Thoạt đầu bạn vội vã đi tới, vội vã đi lui, và vội vã dừng lại. Bạn tiếp tục hành thiền như thế cho đến 
khi bạn đến một chỗ, ở đó dường như đi đến cũng không đúng, đi lui cũng không đúng, dừng lại một chỗ 
cũng không đúng. Thế là chấm dứt. Không có dừng, không có đi, không có về. Thế là chấm dứt. Ngay chỗ 
đó, bạn sẽ thấy chẳng có gì cả. 


77. Nên nhớ là bạn hành thiền không phải để đạt được "một cái gì" cũng không phải để loại trừ "một cái 
gi". Không phải hành thiên với tham ái mà với xả bỏ. Nêu bạn "muôn" điêu gì thì bạn đã di ra ngoài thiên. 


78. Cốt tủy của đạo thật giản dị. Không cần phải giải thích döng dài. Loại bỏ yêu ghét và để moi sự tự 
nhiên. Đó là những điêu tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 


79. Hỏi sai chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quán 
sát của bạn. Nhưng thây chân lý hay không, tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 


80. Thực hành là học cách xả bỏ chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm 
dứt ham muốn. 


81. Nếu bạn có đủ thì giờ để chánh niệm, bạn có đủ thì giờ để hành thiên. 


82. Hỏi: Khi hành thiền nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận 
sự dên đi của chúng? Trå lời: Thây một người di ngang qua, nêu đó là người lạ bạn sẽ tự hỏi: "Ai vậy? Hån 
đi đâu? Làm gi?". Nêu đó là người quen, ban chỉ cân ghi nhận sự đi ngang qua của hån mà thôi. 


83. "Mong ước" trong lúc hành thiền có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiên, 
muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gi chưa xảy ra, 
muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta 
phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ, mới giải thoát được. 


84. Hỏi: Có cần phải trình pháp hằng ngày không? Trả lời: Hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho 
mình. Một vi sư có thê hôm nay đang nóng giận hoặc tham muôn điêu gì. VỊ sư đó thê chăng cân đên hỏi 
tôi điêu này, phải không? 


85. Cơ thé ta là tập hợp của tứ đại. Chúng ta dùng sự chế định då mô tả sự vật, nhưng chúng ta lại dính mắc 
vào sự chế định và xem chúng là cái gì thực có. Như người và vật được đặt tên chẳng hạn. Bây giờ, chúng 
ta thử trở về với thời kỳ trước khi mọi vật được đặt tên, và gọi đàn ông là "đàn bà" và đàn bà là "đàn ông” 
thì có gì khác biệt đâu? Thế nhưng, bây giờ đã dính mắc vào tên và sự chế định rồi nên chúng ta có chiến 
tranh về giới tính và các loại chiến tranh khác. Hành thiền là nhìn xuyên thấu tất cả những điều này để có 
thé đạt đến chỗ vô điều kiện và bình an, không chiến tranh, không hận thù. 


87. Nhiều người trở thành nhà sư vì có đức tin, nhưng về sau họ giäm đạp lên những lời dạy của Đức Phật. 
Họ có kiến thức sâu rộng hơn, nhưng họ không chịu thực hành. Thật vậy, ngày nay có rất ít người thật sự 
thực hành. 


88. Lý thuyết và thực hành - cái đầu là biết tên thuốc và cái sau là biết đi tìm thuốc và uống thuốc. 


89. Âm thanh - bạn thích tiếng chim hót nhưng ghét tiếng xe chạy. Bạn sợ chốn đông người và tiếng động, 
và bạn muốn sống trong rừng một mình. Hãy bỏ đi tiếng động và hãy chăm sóc trẻ thơ. "Trẻ thơ" ở đây là 
sự thực hành. 


90. Một chú tân sa di hỏi rằng thiền sinh mới phải hành thiền như thế nào. Ajahn Chah trả lời: - Giống như 
thiên sinh cũ. - Vậy thiền sinh cũ hành thiên như thé nào? - Vẫn giữ như vậy. 


91. Người ta bảo rằng những lời day của Đức Phật rất đúng, nhưng khó áp dụng trong xã hội. Chång han 

như họ nói: "Tôi còn trẻ, không có cơ hội hành thiền, khi già tôi sẽ hành thiền." Bạn có thê nói rằng: "bây 

giờ còn trẻ tôi chăng có thì giờ då ăn khi tôi già tôi sẽ ăn không?" Nếu dúi vào bạn một khúc lửa đỏ, ban sẽ 

nhảy dựng lên. Đúng vậy, nhưng vì sống trong xã hội này nên bạn không thê tránh được nó. 

92. Giới, Định, Huệ là cốt tủy của việc thực hành trong Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch. Và 

thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đầy đủ giới, định, huệ. Giống như một 
8 


khúc gỗ dược cắt làm ba phần, nhưng thật ra cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thé vất thân khẩu đi, 
cũng không thê vât tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới định huệ là một tập 
hợp hài hòa, cùng nhau làm việc. 


Phi Ngå 


93. Một bà cụ già mộ đạo từ một tỉnh kế cận đến Wat Ba Pong hành hương. Bà thưa với Ajahn Chah rằng 
bà chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn thôi vì bà còn phải trở về nhà då coi chừng coi đổi máy đứa chắt của 
bà. Bà cũng thưa với Ajahn Chah là vì bà đã quá già nên xin Ngài ban cho bà một thời pháp ngắn. Ajahn 
Chah trả lời: Này, bà cụ hãy lắng nghe! ở đây không có ai hết, chỉ như vậy thôi. Không có ai là chủ nhân, 
không có ai già, không có ai trẻ không có ai tốt, không có ai xấu, không có ai mạnh, không có ai yếu. Chỉ 
vậy thôi... vậy thôi. Tất cả đều trông rỗng, chỉ các yếu tő khác nhau của thiên nhiên tác dụng hỗ tương thôi. 
Không có ai sinh ra mà cũng chăng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa 
con nít không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không hề có chuyện 
đó. 


94. Căn bản của những lời dạy của Đức Phật là hiểu rõ tự ngã chỉ là trống không. Nhưng người học hỏi 
giáo pháp tạo nên ý niệm tự ngã, thê nên họ không muôn gặp đau khô hay khó khăn. Họ muôn mọi chuyện 
dèu dễ dàng, thoải mái. Họ muôn châm dứt đau khô, nhưng nêu họ vẫn còn tự ngã thì làm sao hết đau khô 
được. 


95. Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều då dàng, đơn giản và trực tiếp. Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, hiểu 
rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng trống 
rỗng, không phải là của ta. Thế là chúng biến mắt ngay. Đừng đồng hóa chúng với mình, cũng đừng cho 
mình là chủ nhân của chúng. Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn thì bạn sẽ đau khô biết bao khi có 
ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó tâm ban sẽ thăng bằng. Khi tâm tién đến chỗ thăng bằng thì đó là chánh 
đạo, những lời dạy chân chánh của Đức Phật, dẫn đến giải thoát. 


96. Người ta không chịu nghiên cứu học hỏi cái vượt ra ngoài tốt xấu. Họ thường nói: "Tôi sẽ như thế này, 
tôi sẽ như thê kia." Nhưng họ chăng hê nói: "Tôi sẽ chăng là gì cả bởi vì thật sự chăng có tôi." Đó là cái họ 
cân phải học mà họ không chịu học. 


Ø7. Khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự. Không còn 
dính mắc vào tự ngã, vào hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Hãy tập xả bỏ một cách tự nhiên, không 
cần tranh đấu gay go, chỉ đơn thuần xả bỏ, sự vật thế nào thì cứ då nó thế đó -- không nắm giữ, không dính 
mắc, tự do giải thoát. 


98. Thân thể bao gồm bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Khi chúng kết hợp và tạo thành cơ thể, ta gọi chúng 
là đàn ông, đàn bà, cho chúng một cái tên đề có thê då dàng nhận ra chúng, nhưng thực ra chẳng có ai trong 
đó cả - chỉ có đất, nước, gió, lửa mà thôi. Đừng bị kích động hay quá dính mắc vào thân thể. Nếu thực sự 
nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy chăng có ai trong đó cả. 


Binh An 


99. Hỏi: Thế nào là bình an? Trå lời: Thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. 


100. Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Không thể tìm bình an trong 
rừng sâu hay trên đôi cao. Cũng không thê tìm bình an nơi vi thây khả kính khả ái. ở đâu có đau khô ở đó 
có con đường thoát ly. 


101. Làm båt cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ. Đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Xả bỏ một ít sẽ có 
một ít bình an. Xả bỏ nhiêu sẽ có nhiêu bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn và cuộc đầu 
tranh với thế gian này đi đến chỗ chấm dứt. 


100. Thực vậy, chång có cái gì là của con người cả. Dầu chúng ta là gì di nữa cũng chi là cái vỏ bề ngoài 
mà thôi. Bóc khỏi cái lớp vỏ này, chúng ta sẽ chẳng thấy gì ngoài những đặc tính phố thông: Sinh ở giai 
đoạn đầu, thay dôi ở giai đoạn giữa và chấm dứt ở giai đoạn cuối. Tất cả chỉ có vậy. Nếu nhìn mọi vật như 
thế thì chẳng còn vấn đề gì nữa và chúng ta sẽ hài lòng và bình an. 


101. Hãy nhận biết điều gì tốt điều gì xấu, dầu bạn đang du hành hay đang định cư ở một chỗ nào. Không 
thể tìm thấy bình an trên đôi cao, trong rừng sâu hay trong hang động. Dầu có đi đến nơi Phật thành đạo đi 
nữa cũng không tới gần chân lý hơn. 


102. Tìm kiếm những gi bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc 
bằng cách này. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho ra một người hay một vị thầy hoàn 
hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý chứ đừng tìm kiếm người nào. 


103. Ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải là nhà của ta mà là nhà của thế gian và 
bị luật thê gian chi phôi. Bình an nội tâm mới thực sự là nhà của ta. 


106. Rừng là nơi bình an, phải không? Vậy tội tình chi nắm chặt trong tay những gì làm bạn rối rắm. Hãy 
då cho thiên nhiên dạy bạn. Nghe tiếng chim kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ thiên nhiên bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. 
Hiểu rõ giáo pháp bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. 


107. Truy tầm bình an bên ngoài chăng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thê nào tìm được. Nhưng 
khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đên bạn. 


108. Giới, Định, Huệ tạo nên Đạo. Nhưng Đạo không phải là Chân Pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ 
là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Ba Pong chẳng hạn. Con 
đường rất cần thiết cho hành trình của bạn, nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải là con 
đường. Cũng thế, chúng ta có thê nói rằng Giới, Định, Huệ ở ngoài chân lý của Đức Phật nhưng là con 
đường dẫn đến chân lý này. Phát triển Giới, Định, Huệ, bạn sẽ có sự bình an kỳ diệu nhất. 


Dau Khö 


109. Có hai loại đau khô: đau khô dẫn đến đau khô hơn và đau khô dẫn đến chấm dứt đau khô. Đau khô 
đầu tiên là chấp giữ những gì ưa thích và chán bỏ những gì không ưa thích. Đau khổ thứ hai là can đảm và 
trì chí theo dõi sự không ngừng thay đôi của các cảm giác: hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, vừa 
lòng, phật ý... Đau khô này dẫn đến chỗ bình an. 


110. Chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng. Nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Då cho trí 
tuệ chín muôi bạn phải ngã đô và khóc than nhiêu lân trong khi hành thiên. 


111. Chúng ta trở thành những nhà sư hay những ni cô không phải då được ăn ngon, ngủ ngon và thoải mái, 
nhưng để hiểu rõ đau khổ: - Làm thế nào då chấp nhận đau khổ... - Làm thế nào då thoát khỏi đau khô... - 
Làm thế nào då đau khổ không khởi sinh... Vậy thì, đừng làm những gì gây ra đau khổ, như đừng tham 
luyến chẳng hạn; nếu không, đau khổ chång buông tha bạn đâu. 


112. Thực ra, hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc 
cũng như dính mắc vào đau khô nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa 
lia đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau không thé tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khô là kẻ 
thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khô và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng 
quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi; khi đau khổ đến cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác 
lũ. 

113. Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận chịu đau khô. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh 
phúc là của bạn thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. 


114. Người đau khổ sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khô, họ sẽ không quán sát và 
không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không hiéu biệt. Không hiệu biệt sẽ không thoát khỏi khô đau. Vậy thôi! 


10 


Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền. Đề rồi khi nhìn lại thế gian này sẽ không còn sợ hãi như trước 
nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thê gian này chứ không phải ngoài thê gian này. 


115. Lợi dưỡng và khô hạnh là hai lối đi không được Đức Phật khuyến khích. DO chi là hạnh phúc và đau 
khô mà thôi. Chúng ta tưởng rằng mình thoát khỏi đau khổ, nhưng thực ra không phải vậy, chúng ta chỉ 
dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, chúng ta lại đau khổ lần nữa. Sự thực là vậy, nhưng 
người ta nghĩ ngược lại. 


116. Khổ chỗ này người ta chạy đến chỗ kia. Chỗ mới này khổ họ lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát 
khỏi khổ đau, nhưng thực ra không phải vậy. Họ mang đau khô di mọi nơi mà không biết. Không biết đau 
khổ sẽ không biết nguyên nhân của khổ đau. Không biết nguyên nhân của khổ đau sẽ không biết chấm dứt 
đau khô. Do đó không có cách gì då thoát khỏi khổ đau. 


117. Học trò ngày nay có nhiều kiến thức hơn học trò ngày xưa. Họ sống trong tiện nghi và có đầy đủ những 
gì họ cân. Nhưng họ có nhiêu đau khô và rôi räm hơn trước. Tại sao vậy? 


118. Đừng là Bồ tát, đừng là A la hán, đừng là gì cả. Nếu là Bồ tát, bạn sẽ đau khổ. Nếu là A la hán bạn sẽ 
đau khổ. Nếu là gì đó bạn sẽ đau khô. Khi ngồi chỉ là ngồi. Khi đi chi là đi. Thế thôi! 


119. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ. Muốn mà không được 
cũng khô. Ngay cả khi có được cái mà bạn muôn, cũng là đau khô nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ 
sẽ mât chúng. Làm sao có thê sông hạnh phúc khi tâm đây lo sợ? 


120. Khi nóng giận, bạn thấy tốt hay xấu? Nếu thấy xấu thi tại sao không våt bỏ di mà khu khư giữ lấy làm 
gì? Bạn cho rằng mình thông minh và trí tuệ, vậy thì dại chi mà giữ những của nợ ấy? Có lúc tâm sân hận 
có thê làm cho cả nhà gây gỗ nhau và làm cho bạn khóc suốt đêm; sau đó vẫn còn hâm hực và đau khô. 
Nếu bạn thấy được sự đau khô của sân hån thì hãy vất bỏ đi. Nếu không chịu vất bỏ thì nó sẽ gây đau khô 
cho bạn dài dài, chẳng lúc nào dừng nghi. Thé gian đau khô này là như vậy đó. Nếu bạn biết rõ nó, ban sẽ 
giải quyết được mọi khó khăn. 


121. Một phụ nữ muốn biết làm thế nào då đương đầu với sân hận. Tôi hỏi cô ta khi cơn giận nỗi lên thì 
sân hận này là của ai vậy. Cô ta trả lời chính là của cô. Nêu sân hận đúng là của cô thì cô có thê bảo sự sân 
hận này ra đi được không? Sân hận không chịu nghe lời cô ta. Giữ sự sân hận như giữ của riêng sẽ gặp 
nhiêu đau khô. Nêu sân hận thực sự là của ta thì nó hăn phải nghe lời ta. Nêu không nghe lời ta thì nó chăng 
phải của ta. Tâm sân hận đã đánh lừa ta rôi đó. Đừng ngã theo nó. Dâu tâm vui hay buôn cũng đừng ngã 
theo nó. Lúc nào nó cũng là thứ lừa dôi thôi. 

122. Sự vật vô thường mà cứ cho là bền vững thì chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. 

123. Phật lúc nào cũng có mặt đề dạy dỗ chúng ta. Hãy tự mình tìm thấy. Có hạnh phúc và có bất hạnh. Có 


vui và có khô. Chúng luôn luôn có mặt. Hiểu bản chất của vui và khổ là thấy Giáo pháp, thấy Phật. Phật 
Pháp không xa rời thế gian pháp. 


124. Quán sát kỹ càng ta sẽ thấy hạnh phúc và đau khô giống nhau. Nóng và lạnh cũng như vậy. Ta có thể 
chêt thiêu vì lửa và chêt cóng vì lạnh. Chăng có gì hơn kém. Hạnh phúc và đau khô cũng vậy. Ai ai cũng 
muôn hạnh phúc, chăng có người nào muôn khô đau. Niét bàn chăng có ham muôn. Niét bàn chỉ có an tịnh 
tĩnh lặng. 


/ñây Gido 
125. Này bạn ơi! Bạn là thầy dạy của chính mình đó. Tìm kiếm một vị thầy không giúp bạn giải tỏa hoài 
nghi. Tìm hiểu chính mình då thấy sự thật bên trong, không phải bên ngoài. Tự hiểu mình là điều quan 
trọng nhất. 


125. Một vị thầy của tôi ăn rất nhanh, khi ăn gây ra tiếng động ồn ào; thế mà thầy lại day chúng tôi phải ăn 
châm chậm và chánh niệm. Quán sát thây, tôi lây làm thât vọng và buôn nản. Tôi đau khô trong khi ông ta 


11 


vẫn tự nhiên. Thật ra, tôi đã quán sát bên ngoài mà không quán sát chính tôi. Sau này, tôi mới hiểu rõ điều 
đó. Có nhiều người lái xe rất nhanh, nhưng cân thận. Trong khi một số người khác lái xe rất chậm, nhưng 
gây nhiêu tai nạn. Đừng dính mắc vào những qui luật có sån. Đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài. Nên 
nhìn người ngoài mười phần trăm và dé chín mươi phần trăm nhìn lại chính mình. 


127. Rất khó dạy giới luật. Một số hiểu nhưng không thèm thực hành. Một số không hiểu nhưng không 
chịu tìm hiểu. Tôi chăng biết phải dạy họ như thế nào. Tại sao lại có những người như vậy? Không biết là 
đã tệ hại rồi, nhưng ngay cả khi tôi dạy họ, họ cũng không nghe. Họ nghi ngờ pháp thực hành. Họ luôn 
luôn hoài nghi. Họ muốn đến Niết bàn nhưng không muốn thực hành. Thật là trở ngại. Khi bảo họ hành 
thiền, họ sợ hãi; và nếu không sợ thì họ chỉ ngồi ngủ. Phần lớn đều thích làm những điều mà tôi không dạy. 
Đó là cái khổ của kẻ làm thầy. 

128. Nếu có thể thấy chân lý của Đức Phật một cách dễ dàng thì chúng ta không cần phải có nhiều thầy 
dạy. Khi hiểu những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chỉ cần làm những gì cần làm. Những điều làm thầy 
khó khăn là học trò không chấp nhận giáo pháp, tranh biện với giáo pháp và tranh biện với thầy. Trước mặt 
thầy, họ làm như họ tốt đẹp, nhưng sau lưng thầy họ là những tên trộm. Dạy đạo khó khăn thật! 


129. Tôi chăng bao giờ day học trò sống và thực hành một cách tùy tiện, thiếu chánh niệm. Nhưng đó là 
những điều họ làm khi tôi vắng mặt. Nếu hỏi cảnh sát là quanh đây có trộm không thì họ trả lời là không, 
bởi vì cảnh sát không thấy. Nhưng khi không có cảnh sát thì trộm lại hoành hành. Vào thời Đức Phật cũng 
vậy. Bởi thế, hãy tự quán sát, theo döi chính mình, đừng quan tâm gì đến chuyện người khác. 


130. Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn đề loại bỏ 
tự ngã. Dầu có gì xảy ra cũng đừng bỏ thầy. Hãy để thầy hướng dẫn bạn, bởi vi bạn rất då quên đường thực 
hành. 


131. Mối hoài nghi đối với thầy có thể giúp bạn. Hãy nhận từ thầy những gì tốt đẹp và hãy ý thức việc thực 
hành của chính mình. Trí tuệ sẽ đến khi chính bạn tự quán sát và phát triển. 


132. Không phải thầy bảo trái cây ngon ngọt là tin ngay mà không cần biết gì nữa. Tự mình nêm thử để biết 
hương vị thật sự thì mọi nghi ngờ sẽ tiêu tan. 

133. Thầy là người chỉ cho ta con đường. Thành công hay không do chính sự thực hành của ta. 

134. Đôi khi việc dạy dỗ thật khó khăn. Nhà sư chẳng khác nào một cái giỏ rác để người ta vất bỏ mọi vån 
đề bực dọc và phiền toái vào. Càng dạy nhiều học trò thì rác bẩn càng nhiều. Nhưng dạy dỗ là một cách 
thực hành tốt đẹp. Dạy dỗ giúp ta phát triển kiên nhẫn và hiểu biết. 

135. Thầy không thể giải tỏa nổi khó khăn của chúng ta. Thåy chỉ là nơi để học đạo. Thầy không thể làm 
cho đạo sáng tỏ hơn. Những điều thầy day là để thực hành chứ không phải chỉ để nghe suông. Đức Phật 
chẳng bao giờ tán duong sự tin tưởng vào người khác. Phải tin tưởng chính mình. Điều này thật khó khăn. 
Nhưng phải như vậy. Chúng ta nhìn bên ngoài nhưng chẳng bao giờ thấy. Phải thật sự thực hành. Hoài nghi 
không tiêu tan do học hỏi nơi kẻ khác mà do liên tục thực hành. 


/{⁄° Bret vå Tri FHỆ 
136. Không ai và chăng có gì có thé giải thoát cho ban. Chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát 
cho bạn mà thôi. 


137. Tên khùng và vị A La Hán đều biết mim cười: nhưng vị A La Hán biết tại sao mình mim cười còn tên 
khùng thì không. 


138. Người trí quán sát người khác, nhưng quán sát với trí tuệ chứ không phải với si mê. Quán sát với trí 
tuệ có thể học hỏi nhiều, nhưng quán sát với si mê thì chỉ tìm thấy lỗi của người khác mà thôi. 

139. Điều phiền toái thực sự là biết mà không làm. Không biết nên không làm là chuyện thường, nhưng 
biệt mà không chịu làm thì đó là một vân đê. 


12 


140. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng nhưng không diễn đạt hết chân 
lý. Kinh điển là ngôn từ, chữ viết; mà ngôn từ và chữ viết khả năng diễn đạt có giới hạn. Chẳng hạn như 
danh từ "sân hận " không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn; cũng như nghe tên một người, khác 
VỚI gåp người åy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thực su. 


141. Nếu nhìn sự vật với trí tuệ nội quán thì sẽ không bị dính mắc vào chúng. Tốt hay xåu đến, vui hay 
buồn đến hãy nhìn chúng rồi để chúng ra đi thì bạn sẽ không dính mắc. Dầu tham lam hay sân hận có đến 
đi nữa bạn cũng dùng trí tuệ để nhìn thấy bản chất vô thường của chúng và då chúng tự ra đi. Nếu phản ứng 
lại chúng, yêu hay ghét chúng, thì rắc rối sẽ xảy ra. Phản ứng, không những chứng tỏ bạn là người không 
có trí tuệ mà còn làm cho đau khổ gia tăng. 


142. Hiểu biết chân lý thì sẽ không còn suy nghĩ và trở thành người có trí tuệ. Không hiểu biết thì suy nghĩ 
sẽ nhiêu hơn trí tuệ hoặc chăng có chút trí tuệ nào. Suy nghĩ nhiêu mà không có trí tuệ sẽ đau khô tận cùng. 


143. Thiên hạ ngày nay chăng muốn tìm hiéu chân lý. Họ học hỏi chi để có sự hiểu biết cần thiết hầu nuôi 
thân, cấp dưỡng gia đình và chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Đối với họ thì sự thông minh, linh lợi có giá trị 
hơn trí tuệ. 


Gidi Hanh 


144. Hãy thận trọng trong việc giữ gin giới luật. Cốt tủy của giới luật là sự hồ then. Nếu còn hoài nghi thi 
hãy khoan phát biêu ý kiên, khoan làm. Đó là giới luật. Không còn hoài nghi thì mới trong sạch, thanh tịnh. 


145. Có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh 
phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đên - tích cực hơn - không liên quan dén sự thoải mái - đó là thực hành 
giáo pháp đê tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Giải thoát tâm là cội nguôn của từ bi 
vå trí tuệ. 


146. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nåy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bô dưỡng và 
chỉ cho ta hướng đi đích thực. 


147. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thé giới hài hòa, trong đó con người thực sự sống như 
một con người chứ không phải như loài cầm thú. Giữ gìn giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiên. 
Giữ gìn giới luật, phát triển lòng từ ái, tôn trọng tha nhân, thận trọng trong lời nói và hành động: đó là gia 
tài của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động thì tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên 
tĩnh. Thiền sẽ då dàng phát triển trên mảnh đất này. 


148. Săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc và giữ gìn cây cối. Không bị dính mắc vào 
cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt. Họ nói: "Bỏ 
qua thiền định, đi ngay vào thiền minh sát; bỏ qua giới luật, đi ngay vào thiền định". Chúng ta có nhiều lý 
do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. 


149. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là chuyện bên ngoài mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế bên 
trong. Thê nên, sự bô thí, nêu được làm với ý tôt có thê đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng 
giới hạnh phải là gốc rễ thì lòng từ thiện này mới trong sáng, thanh tịnh. 


150. Đức Phật dạy chúng ta làm điều lành, lánh xa diéu ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng 
ta cũng vậy: "làm lành, lánh dù". Những điều xấu xa có còn tòn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn! 
Thế thì tại sao không quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Trong việc thực hành đúng đắn thì làm lành lánh dữ là 
việc làm tốt đẹp, nhưng có hạn ché, vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cả tốt lẫn xấu. Giải thoát bao gồm 
tất cả, nhưng không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyền một cách 
tự nhiên. 


151. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là 
hoàn thành giới luật và chánh kiên. Rôi bước thứ ba là trí tuệ, nhô gôc rễ phiên não, sẽ tự nhiên xuât hiện. 


13 


Cũng như lúc đèn được thắp sáng thì chăng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối. Chăng cần thắc mắc 
bóng tôi đã đi phương nào. Chúng ta chỉ biệt dang có ánh sång. 


152. Có ba mức độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy. Thứ đến là giữ giới và sống trong giới. Cuối 
cùng, ở mức cao nhất - bậc thánh nhân - các Ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới 
hạnh đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo Tứ Diệu Đề. Hành động của các Ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự 
chứng ngộ này. 


153. Nhiều nhà sư hoàn tục đi vào chiến trận, lăn mình vào đầu tên mũi đạn. Họ muốn như vậy. Họ muốn 
đi. Hiểm nguy đến từ mọi phía nhưng họ vẫn chuẩn bị dé di. Họ sẵn sàng chết trong bom đạn nhưng không 
ai chịu chết vì giữ gìn giới luật. Lạ lùng thật. 


Linh Tinh 


154. Một người học trò của Ajahn Chah bị đau đầu gối phải må. Mặc dåu bác sĩ nói chắc là chi độ vài tuần 
đầu gói sẽ trở lại bình thường, nhưng mấy tháng sau chân vẫn còn đau. Khi gặp Ajahn Chah, người học trò 
than phiền: "Họ bảo là không lâu. Không phải như thé này." Ajahn Chah cười nói: "Nếu không phải như 
thế này thì sẽ không phải như thế này." 


155. Nếu có người cho bạn một trái chuối vàng rực, no tròn và thơm ngọt nhưng độc, bạn có ăn không? 
Không! Vậy tại sao Đức Phật dạy dục lạc ngũ trần là thuốc độc mà bạn vẫn cứ muôn nhét cho đây bụng? 


156. Hãy nhìn phiền não của bạn và nhận ra chúng là nọc rắn hô mang. Bạn không dám đụng đến rắn vì 
biệt rång răn có thê căn chêt bạn. Cũng vậy, hãy nhìn thây sự độc hại trong vật độc hại và sự hữu dụng 
trong vật hữu dụng. 


157. Chúng ta luôn luôn không thỏa mãn. Ăn trái ngọt ta nhớ vị chua. Ăn trái chua ta nhớ vị ngọt. 


155. Nếu trong túi bạn đề vật hôi thối thì đi đến đâu bạn cũng ngửi thấy mùi hôi thối; đừng than phiền rằng 
chỗ này hôi hay chỗ kia hôi. 


159. Phật giáo Đông phương ngày nay chắng khác nào một cội cây to lớn nhưng chỉ trổ những trái nhỏ, 
không hương vi. Phật giáo Tây phương chăng khác nào một cây non nöt, chưa ra hoa kêt trái nhưng có khả 
năng trô những trái to và ngọt. 


160. Ngày nay người ta suy nghĩ thật nhiều. Có nhiều điều då họ say mê thích thú nhưng không có điều gì 
thật sự trọn vẹn. 


161. Không phải chỉ cần gọi nước lã là rượu thì nước lä tức khắc thành rượu ngay. Bạn biết rõ điều đó. Vậy 
mà khi muốn uống rượu, bạn bảo rượu là nước lã và uống tự nhiên; như vậy có phải là điên khùng không? 


162. Người ta thường có thói quen nhìn ngắm bên ngoài. Chẳng hạn như khi nhìn giảng đường này, họ sẽ 
nói: "Giảng đường này thật lớn !". Thật ra nó chăng lớn chút nào. Nó lớn hay không, tùy theo quan niệm 
của ta mà thôi. Thật ra, giảng đường này nó chỉ vậy thôi, chăng lớn mà cũng chẳng bé. Thế nhưng, người 
ta luôn luôn chạy theo cảm quan của mình. Người ta bận rộn nhìn và đánh giá mọi vật chung quanh mà 
không có thì giờ då nhìn vào chính mình. 


163. Nhiều người chán nản mệt mỏi và biếng nhác trong việc hành thiền. Dường như họ chẳng muốn giữ 
Phật Pháp trong tâm. Thế nhưng, có ai chưởi mắng họ, họ sẽ nhớ mãi suốt đời. Vậy mà khi giáo pháp dạy 
họ phải điều hòa, phải thu thúc và phải nhiệt tâm thực hành thì họ quên mất tiêu. Tại sao không giữ giáo 
pháp trong tâm? Giữ chi những lời mắng chưởi đó? 


164. Cho mình hơn người là trật rồi. Cho mình bằng người cũng trật nữa. Cho mình thua người cũng trật 
luôn. Nghĩ mình hơn người thì kiêu căng sẽ nổi dậy. Nghĩ mình bằng người sẽ thiếu kính trọng khiêm 
nhường. Nghĩ mình thua người sẽ nhụt chí thiếu tự tin. 


14 


Häy Kå Bő Tät Cå 


165. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thé gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng. Hãy tìm 
cách điều động hay đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh då tụng. Ta muốn kiêm 
soát và điều khiến thân này, ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí khiến 
chúng ta rỗi rắm thêm trong tham ái, dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được 
sống bèn vững lâu dài. Thật ra, Đức Phật ban cho chúng ta giáo pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể 
này nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó, nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng đề gia 
tăng thêm sự sĩ mê của chúng ta. 


166. Hãy tìm hiểu thân thê và tâm trí bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm, ít ỏi. Đừng quá dính mắc vào 
giáo pháp. Đừng năm giữ hay nhảy bô vào những cảm xúc của mình. 


167. Nhiều người sợ bồ thí. Họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra. Muốn trau đồi lòng từ thiện, 
bạn chỉ cân áp chê chính lòng tham muôn, dính mắc của mình chứ không ai áp chê bạn cả. Làm như thê thì 
bản chât thật sự của chúng ta sẽ tự chính phục lây chính nó đê trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. 


168. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bi bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị bỏng. Cả hai cục 
lửa đều nóng. Thế nên, đừng sờ vào những gi có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì và ở đâu đi nữa. 


169. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng 
khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng, họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết 
hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? 


170. Thay vì dạy người khác, Ajahn Chah chỉ tạo hoàn cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính 
mình. Ajahn Chah nói: "Những gi tôi hướng dẫn các bạn, các bạn chỉ hiểu mười läm phần trăm. Hoặc nếu 
đã làm nhà sư được năm năm thì có thể hiểu năm phần trăm". Một vi sư trẻ thưa rằng: "Như vậy, con được 
một phần trăm vì con mới tu được một năm." Ajahn Chah lắc đầu cười nói: "Không! Bốn năm đầu con 
không được phần trăm nào cả. Đến năm thứ năm con sẽ hiểu năm phần trăm". 


171. Một người học trò của Ajahn Chah khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục. 
Vị sư học trò trả lời rằng: "Thư thầy, con thấy rất khó då nói đến điều đó, mặc dầu không hè nghĩ đến 
chuyện hoàn tục, nhưng thật ra con cũng chăng hè quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết." Sau 
khi nhìn vào bên trong mình vi sư trẻ nói: "Dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả?" Achan Chah bèn 
trả lời: "Tâm chång có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp." 


173. Có người hỏi Ajahn Chah rằng: "Tai sao một xứ Phật giáo như Thái lan lại có nhiều tội phạm hình 
sự?" Ajahn Chah trả lời: "Người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ làm 
những công việc của họ chăng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ day họ làm những điều 
như thế." 


173. Có người hỏi Ajahn Chah rằng Ngài có phải là một vị Alahán không. Ajahn Chah trả lời: "Tôi như 
cây cô thụ đầy lá, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tô trong cây đó. Nhưng cây cô thụ không hiểu gì về 
thân phận của nó. Nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao nó vậy. 


174. Hỏi: Tôi có thể quán sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào då kiểm soát si mê? Đáp: Bạn như 
người đang cưỡi ngựa må lại hỏi: "Con ngựa đâu?” 


175. Một số người chỉ do đức tin mà trở thành nhà sư, nhưng lại gặp khó khăn trong khi sống trong giáo 
pháp, thực hành giáo pháp. Họ không hiểu rõ chính mình. Hiện nay rất ít người thật sự thực hành giáo pháp 
vì có quá nhiều chướng ngại phải vượt qua. Nhưng nếu chúng không tốt hãy då cho chúng chết. Nếu chúng 
không chết hãy làm cho chúng tốt. 


176. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu một trăm phần trăm. Được, hãy mö xẻ cơ thể người ấy ra để xem thử 
bạn còn yêu được bao nhiêu phân trăm. Hoặc nêu bạn quá thương nhớ khi cô ta xa bạn, thì tại sao bạn 
không bảo cô ta gửi cho bạn một bô phân của cô ta. Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bô phân ra ngửi. Ghê 


15 


töm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy! Cái gì làm cho tim ban đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực 
mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? Sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút 
bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hê chông lại. Cuôi cùng bạn phải trả một giá rât đặt. Bạn hiêu chứ! 


177. Một hôm Ajahn Chah muốn dọn một khúc cây lớn, bị gẫy và đang nằm choáng đường. Ajahn Chah 
cùng người học trò, mỗi người một đầu, khiêng khúc cây vất đi. Trong khi nâng khúc cây lên, Ajahn Chah 
hỏi: "Nặng không?" Sau khi đã våt khúc cây vào bên đường, Ajahn Chah hỏi: "Bây giờ có còn nặng không?" 
Đó là cách mà Ajahn Chah dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hăng ngày. 
Trong trường hợp này, Ajahn Chah chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. 


178. Một người học trò của Ajahn Chah trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ô điện, sơ ý nắm vào 
chốt điện, và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. Ajahn Chah, không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói: 
"ò! Sao con có thể buông bỏ một cách då dàng như vậy? Ai day con đó?" 


179. Một số nhà sư Tây phương đã tô chức một ngày Giáng Sinh đặc biệt, với một buổi lễ tặng quà và làm 
phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tô chức lễ Giáng Sinh Thiên Chúa giáo. Ajahn Chah 
giải thích: Thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau. Tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều 
phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng 
ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp đều là lối thực hành đúng. Có thê gọi đây là ngày gì cũng 
được. Tại sao không thê gọi đây là ngày "Thiên Chúa Phật Pháp." Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành 
"Phật Đà Thiên Chúa Giáo" và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ mọi luyến ái, dính mắc vào những sự 
chế định của thế gian để nhìn thấy mọi diễn bién của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. 


180. Trong thời gian người Lào và Kampuchia då xô vào Thái Lan ty nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức 
thăm viéng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền trong 
khi các tô chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp Ajahn Chah då tỏ bày mối quan tâm 
của mình. Ajahn Chah nói: "Giúp đỡ mọi người trong các trại ty nạn là việc làm tốt đẹp. Đó là bön phận tự 
nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều 
người có thê đến trại ty nạn đề phân phát quần áo chăn mån nhưng it ai có thể ngòi yên trong rừng đề tìm 
hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian 
này vẫn còn người ty nạn". 


181. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc Tâm Kinh Bát Nhã, Ajahn Chah nói: "Không có không, cũng không 
có Bồ tát", rồi hỏi tiếp: "Kinh này từ đâu đến?" Người học trò trả lời: "Thưa thầy, theo con nghĩ thì do đức 
Phật thuyết." Ajahn Chah nói: "Không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu, vượt mọi điều kiện của 
thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian làm sao mà nói đây? Có phải thế không?" 


182. Muốn trở thành thánh nhân ta phải thay đối cho đến khi chi còn cái thân tro. Tâm hoàn toàn đổi thay 
nhưng thân dường như luôn luôn có mặt; vẫn nóng lạnh đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã 
biên đôi nên nó nhìn sinh, già, đau, chêt dưới ánh sáng chân lý. 


183. Có người hỏi Ajahn Chah về sự giác ngộ, Ajahn Chah trå lời: "Giác ngộ chẳng có gì khó hiểu. Chỉ lột 
vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, 
và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc tám 
tuôi và trở thành một nhà sư đã hơn bốn mươi năm; còn bạn thì chỉ muốn hành thiền một hai đêm thôi để 
đi thăng đến Niết bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người 
nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể 
hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gi bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy 
nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhắc được tảng đá to trong 
khi bạn chỉ có thê nhåc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và 
đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhắc được tảng đá to. 


184. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng đề được đền đáp trở lại, nhưng trong Phật giáo, 
chúng ta làm mà không cần sự đền đáp. Tuy nhiên, nếu chăng muốn gì cả, thì sẽ được cái gì? Chẳng được 
gì cả! Những gì chúng ta có được chỉ là nguyên nhân của sự đau khô mà thôi. Như vậy, thực hành då chăng 
được gì cả, nhưng tâm bình an tĩnh lặng là được rồi! 


16 


185. Đức Phật dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả những gi có bản chất tam bo, không vững bền. Nếu buông 
bỏ, bạn sẽ thấy chân lý. Nếu không buông bỏ, ban sẽ không thấy rõ sự thật. Chỉ có vậy thôi! Và khi trí tuệ 
khai mở rồi, thì nhìn đâu bạn cũng thấy chân lý. 


186. Một cái tâm trống không, không có nghĩa là chăng có gì trong đó cả. Nó không có phiền não, nhưng 
nó có đây trí tuệ. 


187. Người ta chẳng chịu suy nghiệm về sự già, đau, chết. Họ chỉ muốn nói đến không già, không đau, 
không chết. Thé nên, họ chăng bao giờ hưởng được hương vị của Giáo Pháp. 


188. Nhiều người nghĩ rằng: Hạnh phúc là đạt được những gì mình yêu, mình thích. Và chỉ muốn mọi người 
nói đến những gì mình yêu thích thôi. Phải chăng đó là cách bạn tìm hạnh phúc? Mong muốn rằng trên toàn 
thế giới, nơi đâu, bạn cũng chỉ nghe người ta nói đến những điều bạn yêu, bạn thích. Điều đó có thể được 
chăng? Tìm hạnh phúc bằng phương cách đó thì bao giờ mới tìm được. 


189. Cỏ hoa, cây cối, núi rừng... sống theo đường lối riêng của chúng. Chúng mọc lên, chúng chết đi cũng 
theo bản chất riêng của chúng. Chúng sống một cách tự nhiên, vô tri, vô giác, trơ trơ bất động. Chúng ta thì 
khác, chúng ta quấy động mọi thứ. Nhưng cơ thé chúng ta cũng chỉ đi theo đường lối tự nhiên: sinh ra, 
trưởng thành, và cuối cùng là chết. Đường lối tự nhiên của cơ thể con người là vậy. Ai mong muốn cơ thé 
đi theo đường lối khác, kẻ đó sẽ đau khô. 


190. Đừng nghĩ rằng học nhiều biết nhiều là hiểu Giáo Pháp. Đó chẳng khác nào nói rằng bạn thåy mọi vật 
do bạn có mắt, hoặc bạn nghe mọi vật do bạn có tai. Bạn có thê thấy nhưng không thấy trọn vẹn. Bạn chỉ 
thấy với "con mắt bên ngoài" mà không thấy bằng "con mắt bên trong". Bạn nghe bằng "tai bên ngoài" mà 
không nghe bằng "tai bên trong". 


191. Đức Phật dạy chúng ta vất bỏ mọi hình thức båt thiện và vun bồi giới hạnh. Đó là Chánh Đạo. Bằng 
cách này, Đức Phật đã đặt chúng ta vào chỗ khởi đầu của con đường. Khi đã ở trên con đường rồi thì có đi 
hay không là tùy ở ta. Nhiệm vụ của Phật như thế là xong. Ngài chỉ cho chúng ta con đường: đây là con 
đường đúng đắn và đây là con đường sai lầm. Như vậy là đủ rồi, chuyện còn lại là ở ta. 


192. Phải tự mình thấy Giáo Pháp. Tự mình ở đây có nghĩa là tự mình thực hành. Bạn chỉ có thể dựa vào 
thầy năm mươi phần trăm mà thôi. Ngay cả giáo pháp tôi hướng dẫn cho bạn cũng chỉ là những lời nói 
suông, vô ích. Nếu ban tin những điều đó với lý do là do tôi nói thì bạn cũng chẳng xử dụng những lời day 
của giáo pháp một cách thích nghi. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng nơi tôi, thì bạn thật là điên rồ. Hãy lắng 
nghe Giáo Pháp, thấy được lợi ích của Giáo Pháp rồi tự mình đem ra thực hành để thấy Giáo Pháp trong 
chính bạn; điều đó mới thật có lợi ích lớn lao. 


193. Đôi lúc, trong khi đang kinh hành, thấy trời sắp chuyền cơn mưa nhẹ, tôi đã muốn bỏ việc kinh hành 
để đi vào phòng. Nhưng khi nhớ nghĩ đến thời gian tôi làm việc đồng ruộng, quần tôi bị ướt đêm hôm trước, 
nhưng tôi phải mặc lại lúc trời chưa sáng. Rồi bước xuống nhà sàn dẫn trâu rời chuồng. Tôi phải cầm dây 
dính đầy phân, dẫn trâu ra khỏi nơi lầy lội bùn sình. Thế đã yên đâu, trâu vẫy đuôi dính đầy phân bån đập 
vào người tôi. Mặc dù chân căng nhức nhối nhưng tôi phải dẫn trâu đi. Tôi thầm nghĩ "Đời sao khô thế 
này?" Bây giờ chỉ một chút mưa nhỏ mà tôi lại đành bỏ sự kinh hành hay sao! Sự suy nghĩ này đã khích lệ 
tôi trong việc thực hành Giáo Pháp. 


194. Tôi chăng biết phải nói như thế nào đây. Tôi nói đến những cái cần phải làm và những cái cần phải 
våt bỏ. Nhưng chăng có cái gì đê làm và chăng có cái gì đê våt bỏ. 


MO Goi 


Những điều tôi nói nåy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi, tôi sẽ có chuyện då nói với 
họ. Nhưng tốt nhất là chång nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay 
vào việc thực hành. Đừng chån chờ gì nữa. Tôi chăng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi 
nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu. 


17 


Một thiền sinh Zen hỏi Ajahn Chah: 
- Sư bao nhiêu tuổi? Sư sông ở đây quanh năm suốt tháng phải không? 
Ajahn Chah trả lời: 


- Töi không sống ở đâu hết. Ông không kiếm ra tôi ở đâu hết. Muốn có tuổi tác thì phải hiện hữu, mà nghĩ 
rằng mình hiện hữu là chuốc láy rắc rồi rồi. Chúng ta không tạo ra vån đề thì thế giới cũng không có rắc 
rồi. Đừng tạo ra cái tự ngã. Chång có gì đáng nói thêm nữa hết. 


Ajahn Chah sinh năm 1918 trong một ngôi làng phía Bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và 
trở thành một vi tỳ khưu năm hai mươi tuổi. Ngài theo truyền thống hành đầu đà của các sơn tăng trong 
nhiều năm; hằng ngày mang bát xin ăn, chuyên tâm hành thiền và đi khắp nơi då truyền bá giáo pháp. Ajahn 
Chah hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư danh tiếng trong đó có ngài Ajahn Mun, một vị thiền 
sư nổi danh và được kính trọng vào thời bấy giờ. 


Ajahn Chah đã chịu nhiều ảnh hưởng của ngài Ajahn Mun. Ajahn Chah là một thiền sư tuyệt diệu, Ngài đã 
dạy đạo một cách trực tiếp, rõ ràng, và tận tụy chia xẻ sự chứng nghiệm giáo pháp của mình cho những 
người đến sau. Lời dạy của Ngài thật đơn giản: "Hãy đề sự vật tự nhiên, đừng dính mắc. Hãy xã bỏ tất cả. 
Sự vật thế nào hãy đề y như vậy". 


Ngài Ajahn Chah viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng, 1992 ở Wat Ba Pong, tỉnh Ubon Ratachani, Thái Lan. 
Những lời dạy ngắn trong cuốn "Chång Có Ai Cả" được trích từ những bài pháp mà ngài Ajahn Chah đã 
dạy cho các Phật tử, nhất là các học trò Tây phương. Lời văn thật súc tích, dí döm và đi thắng vào tâm 
người đọc. Nhận thấy đây là những lời dạy quý báu của một vị thiền sư đầy đủ thâm quyền và năng lực nên 
chúng tôi cố gång chuyền dịch sang Việt Ngữ då chia xẻ đến các bạn, nhất là những bạn suốt ngày bön rộn 
vì công việc, không có đủ thì giờ để đọc những bài dài hơn. Đây là cẩm nang cho những người tu học. Bạn 
có thể đem cuốn sách gọn nhỏ này theo mình. 


Mỗi khi rảnh rỗi chỉ cần dở ra đọc vài câu, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, bình an và hạnh phúc. 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn qúi vị đã bỏ công sức vào việc hoàn thành dịch phẩm này: Đại Đức Chơn 
Mỹ, Pháp Luân, Giới Tịnh, Minh Hạnh, Thiện Hiền, các Đạo Hữu Trần Minh Lợi, Phạm Phú Luyện, Từ 
Sơn, Đặng Trần Vinh, Bình Anson, Nguyễn Đức Quý, Đỗ Văn Học, Diệu Thu và Bội Khanh đã bỏ thì giờ 
då đọc lại bản thảo, sửa chữa câu văn, lỗi chính tả và kỷ thuật. Cuốn sách nhỏ này cũng không thể sớm đến 
tay độc giả nếu không có được sự khuyến khích, đóng góp tịnh tài của Như Lai Thiền Viện, Bát Nhã Thiền 
Viện và các Thiền Sinh cùng Phật Tử bốn phương. 


Xin tất cả hoan hi với phước báu này. Mặc dầu đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu học và nhiều công tác 
Phật sự khác nên chúng tôi không có đủ thì giờ để sửa chữa thật chu đáo, do đó bản dịch này chắc chắn còn 
nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi thành thật xin các bậc Trưởng Thượng hoan hi chỉ điểm cho những chỗ sai 
lầm và rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật Tử bốn phương để lần tái bản được 
hoàn hảo hơn. 


Het 


18 


